ĐI  ĐÀNG  THÁNH  GIÁ 
THỨ  SÁU  TUẦN  THÁNH  -  NĂM  2020 


CHỦ  ĐÈ: 


14  CHẶNG  ĐÀNG  THÁNH  GIÁ 
TRONG  ĐẠI  DỊCH  VIRUS  COVID-19 


NIHIL  OBSTAT 


FX.  Nguyễn  Hai  Tính,  SJ 
IMPRIMI  POTEST: 


Vinh  Sơn  Phạm  Văn  Mầm,  SJ 


©  Giuse  Phạm  Đình  Ngọc,  SJ 


'' 

MÊ~k;  1 

mỉ  1 

1 

Ị  Jr  'í  A' 

H  1 

1 

l|u 

u 

ỆL  - ' 

7 

Dẩn  nhập 

Những  chặng  đàng  thánh  giá  trong  ngày  thứ  Sáu  Tuần  Thánh  năm 
nay  thật  đặc  biệt,  về  địa  lý,  chúng  ta  không  thế  tham  dự  cùng  nhau. 
Đại  dịch  Covid-19  buộc  mồi  người  phải  ở  nhà  tham  dự  thánh  lễ 
Online.  Ke  cả  Tuần  Thánh,  chúng  ta  cũng  tham  dự  các  nghi  thức  qua 
mạng  Internet.  Chúng  ta  tin  chính  Thiên  Chúa  đích  thân  đến  với  tận 
nhà  mồi  người.  Trong  giờ  phút  này,  chúng  ta  cùng  nhau  hiệp  thông 
đi  lại  những  chặng  đường  Đức  Giêsu  đã  đi  trong  Cuộc  Thương  Khó. 
Nơi  đó,  chúng  ta  thấy  tình  yêu  Thiên  Chúa,  và  Ngài  luôn  làm  tất  cả 
đế  cứu  độ  con  người.  Ke  cả  trong  dịch  bệnh,  Thiên  Chúa  càng  làm 
việc  hơn  nữa  đế  cùng  với  con  người  vượt  qua  đại  dịch  này. 

Chúng  ta  xin  Chúa  Thánh  Thần  nối  kết  mồi  người.  Qua  mạng 
Internet,  chúng  ta  được  hiện  diện  với  cộng  đoàn  rộng  lớn  hơn,  quốc 
tế  hơn.  Trong  tâm  tình  đó,  giờ  đây  chúng  ta  cùng  nhau  bước  vào  con 
đường  năm  xưa  Đức  Giêsu  đã  đi. 


Chặng  1:  Đức  Giêsu  bị  kết  án 

-Trích  Phúc  Ảm  theo  thánh  Gioan: 

“Ông  Phi-la-tô  nói  với  người  Do-thái:  “Đây  là  vua  các  người!” 
Họ  liền  la  lớn:  “Đem  đi!  Đem  đi!  Đóng  đinh  nó  vào  thập  giá!”  (Ga 
19,14-15) 

—  Suy  ngắm: 

Đoàn  người  ngày  hôm  đó  vung  tay,  lớn  tiếng  đế  kết  tội  Đức 
Giêsu.  Họ  đã  thành  công  với  việc  đóng  đinh  Ngài  vào  thập  giá.  Năm 
2020  này,  nhân  loại  đang  phải  đương  đầu  với  con  virus  Corona. 
Nhiều  nước  đã  không  lường  trước  được  sức  công  phá  của  nó.  số 
người  chết  vượt  quá  sức  tưởng  tượng  của  nhiều  người,  số  người 
nhập  viện  tăng  lên  từng  giờ.  số  người  cách  ly  cũng  vượt  trội.  Trong 
nồi  kinh  hoàng  đó,  Giáo  Hội  mời  gọi  con  người  trở  về  với  Thiên 
Chúa.  Không  phải  đế  lên  án  Ngài  như  đám  đông  năm  xưa,  nhưng  đế 


1 


thấy  được  bao  nhiêu  bất  công  mà  họ  đang  dành  cho  Ngài.  Ngài  chấp 
nhận  tất  cả,  để  cùng  đi  với  những  đau  khố  của  con  người. 

-  cầu  nguyện: 

“Lạy  Chúa  Giêsu,  đại  dịch  khiến  chúng  con  thấy  dường  như 
sự  dữ  đang  thắng  thế.  Chúng  con  thật  khó  chấp  nhận  biết  bao  đau 
thương  từ  con  virus  khủng  khiếp  này.  Khi  thấy  Chúa  đón  nhận 
bản  án  trong  bình  an  và  tin  tưởng,  xin  cho  chúng  con  sức  mạnh 
nội  tâm  để  bước  theo  Chúa  trong  nỗi  đau  này.  Dù  virus  có  mạnh 
đến  đâu,  nếu  theo  Chúa  trong  đau  khổ,  thì  chúng  con  cũng  được 
ở  với  Chúa  trong  vinh  quang.  Amen.” 


Chặng  2:  Đửc  Giêsu  Vác  Thánh  Giá 

—  Trích  Phúc  Ảm  theo  thánh  Luca: 

“Neu  ai  muốn  theo  Thầy,  thì  hãy  bỏ  mình  đi,  vác  thập  giá  mình 
hằng  ngày  và  theo  Thầy.”  (Lc  9,23) 

—  Suy  ngắm : 

Thập  giá  là  hình  phạt  nhục  nhã  đối  với  người  thời  đó.  Không  ai 
muốn  vác  và  chết  trên  cây  gồ  sần  sùi  ấy.  Với  Chúa  và  trong  Chúa, 
thập  giá  lại  cho  chúng  ta  nhiều  ý  nghĩa.  Thập  giá  trố  sinh  sự  sống  cho 
những  ai  vác  nó  cùng  với  Chúa.  Đại  dịch  lần  này  là  thập  giá  nặng  nề 
mà  nhân  loại  phải  gánh  chịu.  Dĩ  nhiên  Thiên  Chúa  không  tạo  ra  sự 
dữ,  virus  Corona  hay  thập  giá.  Đó  là  thực  tại  mà  con  người  được  mời 
gọi  đón  nhận  cùng  với  Chúa.  “Cứ  yên  tâm,  chính  Thầy  đây,  đừng 
sợ!”  (Mt  14,27).  Hóa  ra  giữa  đại  dịch,  các  Kitô  hữu  còn  có  Thiên 
Chúa  đế  bám  víu  và  nhận  được  nhiều  ân  sủng.  Họ  kín  múc  được  sức 
mạnh  đế  đương  đầu  với  cơn  dịch  lần  này. 

-Cầu  Nguyện: 

Lạy  Chúa  Giêsu,  nhân  loại  đang  gánh  chịu  nhiều  đau  thương,  xin 
cho  chúng  con  biết  đón  nhận  thánh  giá  trong  bình  an.  Nhất  là  những 
nạn  nhân  của  con  virus  này,  xin  cho  họ  liên  kết  được  những  nỗi  đau 


2 


thương  mất  mát  với  thánh  giá  của  Chúa.  Khi  đó,  chúng  con  tuy  buồn 
sầu  lo  lắng,  nhưng  nhanh  chóng  tìm  lại  được  bình  an  đế  phó  thác,  tin 
tưởng  vác  nồi  đau  đi  cùng  với  Chúa.  Amen 


Chặng  3:  Đức  Giêsu  ngã  lần  thứ  nhất 

-  Trích  sách  Ngôn  Sứ  Isaia: 

“Sự  thật,  chính  Người  đã  mang  lấy  những  đau  khố  của  chúng  ta, 
đã  gánh  chịu  những  đau  đớn  của  chúng  ta.”  (Is  53,4) 

-  Suy  ngắm : 

Dịch  bệnh  đã  bùng  phát  từ  cuối  tháng  12  năm  2019  bên  Trưng 
Quốc.  Khi  đó,  chúng  ta  đã  thấy  nhiều  người  ngã  quỵ  trên  đường  phố, 
trong  bệnh  viện,  nơi  nhà  hỏa  táng.  Họ  quỵ  ngã  vì  kiệt  sức,  vì  sợ  hãi 
và  tuyệt  vọng.  Đó  có  thế  là  những  bệnh  nhân,  bác  sĩ,  những  ai  có 
người  qua  đời.  Những  hình  ảnh  đó  phần  nào  cho  chúng  con  thấy  khi 
Chúa  ngã  xuống  đất.  Sức  nặng  của  thập  giá  cộng  với  chen  lấn  của 
đám  đông,  khiến  Chúa  mất  thăng  bằng.  Chúa  ngã  cùng  với  mỗi 
người  chúng  ta  trong  đại  dịch  này.  Đế  từ  tận  cùng  nỗi  đau,  Chúa 
khuyến  khích  chúng  ta  đứng  lên  đi  tiếp.  Tuy  chặng  đường  phía  trước 
còn  gian  khó,  nhưng  Chúa  không  cho  phép  chúng  ta  bỏ  cuộc. 

-  Cầu  nguyện: 

Lạy  Chúa  Giêsu,  có  thể  Chúa  đã  ngã  nhiều  lần  trong  lúc  chơi  đùa. 
Chúa  có  thế  ngã  khi  vấp  chướng  ngại  vật  trên  đường  rao  giảng. 
Nhưng  lần  này,  Chúa  Giêsu  ngã  đế  chia  sẻ  thế  nào  là  sức  nặng  của 
nồi  đau.  Dĩ  nhiên  virus  Corona  đang  khiến  nhân  loại  ngã  nhoài  và 
bừng  tỉnh.  Xin  nâng  chúng  con  đứng  dậy,  xin  thêm  sức  mạnh,  thắp 
lên  hy  vọng  đế  chúng  con  thấy  con  đường  tươi  đẹp  phía  trước.  Amen 


3 


Chặng  4:  Đức  Giêsu  gặp  Đức  Mẹ 

-  Trích  Phúc  Ảm  theo  thánh  Luca 

“Một  lưỡi  gươm  sẽ  đâm  thâu  tâm  hồn  Bà,  đế  những  tâm  tư  của 
nhiều  người  được  tỏ  lộ.”  (Lc  2,35) 

-  Suy  ngắm  : 

Chúa  Giêsu  gặp  Đức  Mẹ  trong  giây  phút  ngắn  ngủi.  Thời  khắc  đó 
đủ  cho  cả  hai  thấy  thánh  Ý  Thiên  Chúa.  Đó  là  lần  gặp  gỡ  của  tình 
mầu-tử,  của  thụ  tạo  với  Đấng  Tạo  Thành.  Chúa  Giêsu  và  Mẹ  đều 
được  sức  mạnh  đế  đi  tiếp.  Trong  đại  dịch  này,  người  ta  phải  hủy  biết 
bao  cuộc  gặp.  Nhiều  biên  giới  đóng  cửa,  nhiều  thành  phố  bị  phong 
tỏa.  Những  nơi  ổ  dịch,  người  ta  không  được  ra  đường,  nhà  thờ  vắng 
giáo  dân.  Mọi  cuộc  gặp  dường  như  chỉ  diễn  ra  trong  bối  cảnh  gia 
đình,  hoặc  trên  mạng  Internet,  Online.  Giáo  Hội  tin  rằng  Thiên  Chúa 
có  thể  thánh  hóa  những  cuộc  gặp  như  thế.  Với  Đức  Mẹ  và  Chúa 
Giêsu,  Giáo  Hội  muốn  nối  kết  với  mồi  người  đế  đồng  hành,  chăm 
sóc  đời  sống  thiêng  liêng,  gặp  đế  an  ủi,  và  có  những  lần  gặp  đế  chia 
ly.  “Thiên  Chúa  của  chúng  ta  thì  gần  gũi”  và  “mời  gọi  chúng  ta  hãy 
gần  gũi  với  nhau,  đừng  xa  cách  người  khác.”1 

-  Với  Đức  Thánh  Cha  Phanxicô  chúng  ta  cùng  cầu  nguyện : 

“Lạy  Mẹ  Thiên  Chúa,  dưới  sự  che  chở  của  Mẹ,  chúng  con  tìm 
nương  ẩn.  Xin  đừng  chê  bỏ  lời  khấn  xin  của  chúng  con  đang  trong 
cơn  thử  thách,  và  lạy  Đức  Trinh  Nữ  vinh  hiên  và  được  chúc  phúc, 
xin  giải  thoát  chúng  con  khỏi  mọi  hiêm  nguy.”  Amen. 


Chặng  5:  Đức  Giêsu  được  ông  Simon  giúp  đỡ 

-  Trích  Thư  của  Thánh  Phaolô  gửi  tín  hữu  Galata: 

“Anh  em  hãy  mang  gánh  nặng  cho  nhau,  như  vậy  là  anh  em  chu 
toàn  luật  Đức  Kitô.”  (Gai  6,2) 


1  X.  Bài  giảng  của  ĐTC  tại  Santa  Marta  (18.3.2020). 


4 


-  Suy  ngắm  : 

Với  sức  nặng  của  thập  giá,  Chúa  cũng  cần  ai  đó  trợ  giúp.  Ông 
Simon  vì  bị  quân  lính  ép  buộc,  nên  ông  đành  vác  thập  giá  giúp  Chúa. 
Vậy  là  Chúa  có  chút  giờ  đế  lấy  lại  sức  đi  tiếp.  Chắc  Simon  sau  này 
cũng  được  chung  niềm  vui  Phục  Sinh  của  Chúa. 

Trong  những  tháng  qua,  virus  đã  nối  kết  nhân  loại  cùng  nhau 
chống  dịch.  Đó  không  phải  là  chuyện  của  quốc  gia,  nhưng  là  vấn  đề 
của  thế  giới.  Đế  dẹp  dịch  đòi  người  ta  phải  đồng  thanh  tưong  ứng, 
đồng  khí  tưong  cầu  trong  việc  giúp  lần  nhau:  noi  gia  đình,  cộng 
đoàn,  giáo  xứ,  trong  bệnh  viện  và  ở  mỗi  quốc  gia.  Hoặc  ít  ra,  chúng 
ta  có  thế  giúp  trong  lời  cầu  nguyện.  Mồi  người  góp  phần  một  chút  đế 
gánh  nặng  của  dịch  bệnh  nhẹ  nhàng  hon.  Chia  sẻ  gánh  nặng  cho  nhau 
là  lời  mời  gọi  mạnh  mẽ  trong  chặng  thánh  giá  này.  Nơi  đó,  thánh  giá 
nhẹ  hơn  nhiều,  nếu  cùng  nhau  vác. 

-  Cầu  nguyện : 

Lạy  Chúa  Giêsu,  dịch  bệnh  lần  này  có  thế  đo  được  lòng  dạ  con 
người,  biết  được  hiện  tình  đạo  đức  của  xã  hội.  Có  người  tham  lam, 
trục  lợi,  lắm  người  vô  tư  mặc  kệ.  Là  con  Chúa,  chúng  con  được  mời 
gọi  cùng  cầu  nguyện  cho  nhau,  đế  lòng  người  sáng  lên  trong  cơn  đại 
dịch  này.  Xin  thêm  tình  yêu  và  lòng  trắc  ấn  để  chúng  con  hướng  về 
nhau.  Amen 


Chặng  6:  Đức  Giêsu  gặp  bà  Vêrônica 

-  Trích  Phúc  Ẩm  theo  thánh  Mathêu: 

“Ta  bảo  thật  các  ngươi:  mồi  lần  các  ngươi  làm  như  thế  cho  một 
trong  những  anh  em  bé  nhỏ  nhất  của  Ta  đây,  là  các  ngươi  đã  làm  cho 
chính  Ta  vậy.”  (Mt  25,40) 

-  Suy  ngắm  : 

Dưới  trời  nắng  nóng,  dòng  người  hối  thúc,  Chúa  Giêsu  đã  thấm 
mệt.  Ngài  chang  được  phép  nghỉ  ngơi.  Khát  nước,  vết  trầy  xước  vì 
khúc  gồ  thập  giá,  những  vết  đòn  từ  phía  lính  tráng,  đều  trút  xuống 

5 


thân  xác  ngài.  Lúc  này  có  một  phụ  nữ  đã  “chụp  lại  nguyên  vẹn” 
khuôn  mặt  của  Thầy.  Tên  của  bà  là  Vêrônica,  nghĩa  là  “chân  dung 
đích  thực  phản  ảnh  gương  mặt  Thầy  Giêsu.” 

Trong  đại  dịch,  chúng  ta  có  thế  bắt  gặp  biết  bao  người  giống  như 
Vêrônica.  Họ  là  các  y  tá,  bác  sĩ,  nhản  viên  y  tế.  Vì  hoàn  cảnh  mùa 
dịch,  họ  không  thể  làm  ngơ  trước  mỗi  bệnh  nhân.  Vì  lương  tâm  nghề 
y,  họ  làm  bao  nhiêu  có  thế  đế  đồng  hành,  chữa  trị  cho  những  người 
nhiễm  con  virus  quái  ác  này.  Họ  thực  sự  đã  thấm  mệt,  có  nhiều  người 
bị  nhiễm  bệnh,  nhiều  người  đã  chết.  Bởi  họ  muốn  lao  vào  cơn  dịch 
đế  cứu  càng  nhiều  người  càng  tốt.  Hy  vọng  họ  cũng  giữ  vững  được 
nhiệt  huyết,  như  bà  Veronica,  các  bệnh  nhân  cũng  được  họ  ân  cần 
chăm  sóc  tới  hơi  thở  cuối  cùng. 

-  cầu  nguyện: 

“Lạy  Chúa,  con  tìm  thánh  nhan  Ngài.  Xin  Ngài  đừng  ấn  mặt” 
(Tv  27,8).  Bà  Veronica  đã  tìm  Chúa  giữa  đám  đông  và  bà  đã  gặp 
Chúa.  Trong  đau  kho  của  Chúa,  bà  đã  muốn  xoa  dịu  bằng  cách  lấy 
khăn  lau  mặt  Chúa.  Một  cử  chỉ  bé  nhỏ,  nhưng  diễn  tả  tình  yêu  lớn 
lao.  Cũng  vậy,  chúng  con  lúc  này  muốn  cầu  nguyện  đặc  biệt  cho 
những  y  tá,  bác  sĩ  và  những  người  trực  tiếp  chữa  trị  căn  bệnh  này. 
Xin  giúp  Giáo  Hội  của  Chúa  lau  khỏi  khuôn  mặt  nhân  loại  những  vết 
tích  của  lo  âu,  bất  mãn,  đế  hình  ảnh  Chúa  nơi  họ  được  tỏ  lộ  và  rạng 
ngời.  Xin  Chúa  ban  cho  chúng  con  lòng  can  đảm,  sức  khỏe  và  sáng 
suốt  đế  đón  nhận  nhau.  Amen. 

Chặng  7:  Đức  Giêsu  ngã  lần  thứ  hai 

-  Trích  thư  thứ  nhất  của  Thánh  Phêrô  Tông  đồ: 

“Bị  nguyền  rủa,  Người  không  nguyền  rủa  lại,  chịu  đau  khố  mà 
chang  ngăm  đe;  nhưng  một  bề  phó  thác  cho  Đấng  xét  xử  công  bình.” 
(lPr  2,23) 

-  Suy  ngấm: 

Giữa  con  đường  khố  giá,  chúng  ta  thấy  Chúa  Giêsu  ngã  lần  thứ 
hai.  Chúa  dường  như  kiệt  sức  đế  bước  lên  ngọn  đồi  Canvê  ở  phía 

6 


trước.  Neu  có  mặt  với  Chúa  lúc  này,  chúng  ta  chang  nghe  Ngài  trách 
móc  một  lời.  Chúa  không  đặt  vấn  đề  trước  đau  khố.  Ngài  ôm  lấy  khố 
đau.  Là  con  người,  Chúa  hiếu  được  những  vô  lý  của  kiếp  nhân  sinh. 
Chúa  ngã  xuống  chồ  đau  đớn  của  ta,  đế  kéo  ta  đứng  lên  đi  tiếp. 

“Tất  cả  những  ai  đang  vất  vả  mang  gánh  nặng  nề,  hãy  đến  cùng 
Tôi,  Tôi  sẽ  cho  nghỉ  ngoi  bồi  dưỡng.”  (Mt  11,28).  Khi  nói  câu  này, 
chính  Đức  Giêsu  đã  trải  nghiệm  được  nồi  đau  của  bệnh  dịch,  tật 
nguyền,  của  con  đường  thập  giá.  Suốt  mấy  chục  năm  trên  dưong  thế, 
Chúa  Giêsu  chứng  kiến  biết  bao  người  nghèo  khố,  bệnh  tật,  tội  lỗi,  bị 
gạt  ra  khỏi  xã  hội  do  gánh  nặng  của  lề  luật  và  hệ  thống  xã  hội  áp  bức, 
v.v.  Họ  cần  được  nâng  đỡ,  chữa  lành  và  vực  dậy.  Lúc  này  Chúa 
muốn  nắm  lấy  tay  chúng  ta  và  nói  rằng:  “Hãy  tha  thứ  tất  cả,  tin  tưởng 
tất  cả,  hy  vọng  tất  cả,  chịu  đựng  tất  cả.”  (lCr  13,7). 

-Cầu  nguyện: 

Lạy  Chúa  Giêsu,  chúng  con  cảm  on  Chúa  đã  đến  trần  gian.  Ngài 
thấy  tất  cả  những  gì  đang  diễn  ra.  Xin  cho  chúng  con  sức  mạnh  đế 
đứng  lên,  đi  cùng  với  nhau  và  với  Chúa.  Amen. 


Chặng  8:  Đức  Giêsu  gặp  các  phụ  nữ  ở  Giêrusalem 

-  Trích  Phúc  Ảm  theo  thánh  Luca: 

“Hỡi  chị  em  thành  Giêrusalem,  đừng  khóc  thưong  tôi  làm  gì.  Có 
khóc,  thì  khóc  cho  phận  mình  và  cho  con  cháu.”  (Lc  23,28) 

-  Suy  ngắm: 

Sở  trường  của  Chúa  Giêsu  là  an  ủi  và  nâng  đõ  người  ta.  Ke  cả 
những  người  đang  khóc  cho  nồi  đau  Chúa  gánh  chịu,  họ  cũng  được 
Chúa  gởi  gắm  lời  yêu  thưong.  Hon  lúc  nào  hết,  lời  nhắn  nhủ  ấy  đang 
xảy  ra  cho  nhân  loại.  Chúng  ta  đang  khóc  cho  số  phận  của  mỗi 
người.  Lúc  này  rõ  rằng  virus  Corona  đã  đến  gần  đất  nước,  thành  phố, 
thôn  làng  và  gia  đình  chúng  ta  hon.  Tất  cả  thông  tin  ấy  khiến  nhiều 
người  hoang  mang,  lo  lắng  và  phập  phồng.  Rất  nhiều  noi  phải  tạm 
ngưng  cử  hành  thánh  lễ  và  tất  cả  các  sinh  hoạt  tôn  giáo  với  sự  tham 


7 


dự  của  cộng  đoàn.  Khi  nhà  thờ  phải  đóng  cửa,  Chúa  đã  đến  với  từng 
gia  đình  nơi  thánh  lề  Online.  Khi  không  được  xưng  tội  trực  tiếp,  Chúa 
đã  đến  để  giao  hòa  với  hối  nhân.  Chúa  muốn  an  ủi  chúng  ta  ngay  tại 
gia  đình,  ngay  trong  tâm  hồn. 

-Cầu  Nguyện: 

Lạy  Chúa  Giêsu,  chưa  khi  nào  chúng  con  cần  Chúa  như  lúc  này. 
Dịch  càng  lan  nhanh,  chúng  con  càng  cần  chạy  đến  gần  hơn  với 
Chúa.  Xin  lau  dòng  lệ  trên  khuôn  mặt  nhiều  người.  Gặp  được  Ngài 
và  đế  Ngài  gặp,  đó  là  cơ  hội  cho  mồi  người  chúng  con.  Amen. 


Chặng  9:  Đức  Giêsu  ngã  lần  thứ  ba 

-  Trích  sách  Ngôn  sứlsaỉa: 

“Bị  ngược  đãi,  người  cam  chịu  nhục,  chẳng  mở  miệng  kêu  ca;  như 
chiên  bị  đem  đi  làm  thịt”.  (Is  53,7) 

-Suy  ngắm: 

Trên  con  đường  thương  khó  với  lần  té  ngã  này,  Chúa  bước  cách 
vững  hơn  vào  trong  lịch  sử  nhân  loại,  đế  đồng  hành,  trong  mọi  lúc, 
với  nhân  loại  khố  đau2.  Thương  tích  và  đau  đớn  theo  đó  mà  tăng  lên. 
Lời  tiên  tri  Isaia  mô  tả  về  người  tôi  tớ  đau  khố,  nay  được  ứng  nghiệm 
nơi  Chúa  Giêsu  “trong  hình  hài  đầy  thương  tích”.  Với  Chúa  Giêsu, 
lúc  này  chúng  ta  thấy  0  dịch  Covid-19  bùng  phát  lần  lượt  ở  nhiều 
nơi.  Cứ  thế  chúng  ta  hy  vọng,  rồi  lại  lo  lắng.  Chúng  ta  thực  sự  sắp 
mệt  mỏi  và  kiệt  sức.  Chúa  đã  gượng  dậy  đi  tiếp,  đế  chúng  ta  cũng 
không  bỏ  cuộc.  Dầu  có  đớn  đau,  mọi  chuyện  rồi  sẽ  ốn  thôi! 

-Cầu  nguyện: 

Lạy  Chúa  Giêsu,  giây  phút  này  chúng  con  tha  thiết  cầu  nguyện 
cho  các  nhà  khoa  học.  Chúng  con  xin  phó  thác  vào  quyền  năng  của 
Thiên  Chúa  là  Cha  giàu  lòng  thương  xót.  Xin  Chúa  ban  ơn  cho  các 


2  Theo  cha  Trần  Đức  Anh  OP 


8 


nhà  khoa  học  sớm  tìm  ra  phương  thuốc  chữa  trị  và  phòng  ngừa. 
Amen. 


Chặng  10:  Đức  Giêsu  bị  lột  áo 

—  Trích  Phúc  Ảm  theo  thánh  Máttheu: 

“Chúng  lột  áo  Người  ra,  khoác  cho  Người  một  tấm  áo  choàng  đỏ. 
Rồi  kết  một  vòng  gai  làm  vương  miện  đặt  lên  đầu  Người,  và  trao  vào 
tay  mặt  Người  một  cây  sậy.  Chúng  quỳ  gối  trước  mặt  Người  mà  nhạo 
rằng:  Vạn  tuế  Đức  Vua  dân  Do  Thái!”  (Mt  27,28-29) 

-  Suy  ngắm: 

Vì  tội  lỗi  con  người,  Chúa  đón  nhận  tất  cả  đòn  roi,  sỉ  nhục  và 
khinh  chê.  Trước  một  con  virus  Corona  cực  nhỏ,  con  người  cũng  bị 
lột  trần,  để  thấy  thân  phận  của  mình.  Đó  là  sự  mỏng  dòn,  hữu  hạn, 
ngôi  nhà  chung  bị  ô  nhiễm,  lòng  người  vô  cảm  và  khoa  học  vẫn 
không  toàn  năng.  Nhiều  người  tưởng  chúng  ta  có  thế  làm  được  mọi 
thứ,  có  the  tiêu  diệt  được  địch  thù  đang  tấn  công  nhân  loại?  Phải 
chăng  virus  Covid-19  là  hệ  quả  của  những  lầm  lạc  và  kiêu  ngạo  của 
con  người?  Hình  như  con  người  chia  phe  nhóm  đấu  đá,  đến  nỗi  hậu 
quả  là  chết  chóc  tang  thương?  Hoặc  là,  vims  này  khiến  thế  giới  phản 
tỉnh  về  một  viễn  tượng  thiên  đường  do  chính  con  người  có  thế  tạo 
nên  bằng  quyền  lực,  tranh  giành  và  cố  chấp? 

-Cầu  nguyện: 

Lạy  Chúa  Giêsu,  xin  cho  chúng  con  nhận  ra  chỗ  đứng  của  mình 
trong  công  trình  sáng  tạo.  Là  một  thụ  tạo,  chúng  con  “được  dựng  nên 
đế  ngợi  khen,  tôn  kính  và  phụng  sự  Thiên  Chúa,  và  nhờ  đó  cứu  rỗi 
linh  hồn  mình.  Mọi  loài  khác  dưới  đất  cũng  được  tạo  dựng  cho  con 
người,  đế  giúp  chúng  con  đạt  tới  cùng  đích  Đấng  Tạo  Hóa  đặt  cho 
chúng  con.”3  Xin  giúp  chúng  con  biết  tựa  nương  một  mình  nơi  Chúa. 
Amen. 


3  Linh  Thao  số  23 


9 


Chặng  11:  Đức  Giêsu  chịu  đóng  đinh 

-  Trích  Phúc  Ảm  theo  thánh  Mátthêu: 

“Đóng  đinh  Người  vào  thập  giá  xong,  chúng  đem  áo  Người  ra  bắt 
thăm  mà  chia  nhau.”  (Mt  27,35) 

-  Suy  ngắm: 

Thời  Cựu  Ước,  trong  sa  mạc  rắn  độc  đã  sát  hại  nhiều  người. 
Chính  Đức  Chúa  lại  cho  họ  phưong  thuốc  chữa  trị  khi  bị  rắn  cắn,  đó 
là  nhìn  lên  con  rắn  đồng  (x.  Ds  21,4-9).  Hôm  nay  trên  ngọn  đồi 
Canvê,  họ  cũng  nhìn  thấy  “Con  Thiên  Chúa”  đang  cứu  độ  con  người. 
Trong  đại  dịch  lần  này,  nhiều  người  hỏi  Thiên  Chúa  ở  đâu?  Tại  sao 
Ngài  im  lặng?  Vâng,  Thiên  Chúa  ở  trên  thập  giá,  bị  đóng  đinh  vì  tội 
lồi  con  người.  Trên  thập  giá,  Ngài  vẫn  nói  với  con  người:  “Ta  khát!” 
Ngài  không  chỉ  khát  nước,  nhưng  đang  khát  với  nỗi  đau  của  con 
người:  khát  tài  lực,  thuốc  men,  khát  y  cụ,  khát  chuyên  viên  y  tế,  khát 
phương  thuốc  chữa  trị,  khát  lòng  nhân,  v.v! 

-  Cầu  nguyện: 

Lạy  Chúa  Giêsu,  lúc  này  chúng  con  cũng  nhìn  lên  Chúa  trên  thập 
giá.  Xin  Chúa  ban  bình  an  cho  chúng  con,  cho  dân  tộc  Việt  Nam  và 
toàn  thế  nhân  loại.  Xin  giải  thoát  cơn  khát  của  chúng  con  bằng  quyền 
năng  của  Ngài.  Amen. 


Chặng  12:  Đức  Giêsu  chết  trên  thánh  giá 

-  Trích  Phúc  Ảm  theo  thánh  Máccô: 

“Lạy  Thiên  Chúa,  Thiên  Chúa  của  con,  sao  Ngài  bỏ  rơi  con?”  (Mc 
15,34) 

-  Suy  ngắm: 

Chúa  đang  cô  đơn  đến  tận  cùng.  Dường  như  Thiên  Chúa  Cha 
cũng  vắng  bóng.  Chúa  Con  vẫn  cất  cao  lời  van  xin  được  trợ  giúp. 


10 


Khi  mọi  sự  đã  hoàn  tất,  Thiên  Chúa  chúng  ta  trao  thần  khí  cho  Chúa 
Cha. 

Trong  những  tuần  tháng  qua,  số  người  chết  tăng  lên  từng  giờ,  gia 
tăng  từng  ngày.  Mồi  con  số  là  một  mạng  người.  Phần  lớn  là  người 
cao  niên.  Xin  Chúa  đoái  thưong  linh  hồn  của  họ.  Mong  sao  họ  được 
ra  đi  trong  bình  an  và  được  Chúa  ôm  vào  lòng”. 

-Cầu  nguyện: 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng,  xin  cứu  lấy  linh  hồn  những  người  quá 
cố,  những  người  thiệt  mạng  vì  dịch  virus  Corona.  Đặc  biệt  chúng  con 
cầu  nguyện  cho  các  nhân  viên  y  tế  qua  đời  trong  những  ngày  này.  Họ 
đã  hiến  mạng  sống  trong  khi  phục  vụ  các  bệnh  nhân.  Xin  Cha  đoái 
thưong  đón  họ  vào  noi  an  nghỉ  vĩnh  hằng.  Amen. 


Chặng  13:  Đức  Giêsu  được  hạ  xác  xuống 

-Trích  Phúc  Ẩm  theo  thánh  Gioan: 

“Neu  hạt  lúa  mì  roi  xuống  đất  không  chết  đi,  thì  nó  chỉ  tro  trọi 
một  mình;  còn  nếu  nó  chết  đi,  thì  sẽ  sinh  nhiều  bông  hạt.”  (Ga  12,24) 

-Suy  ngắm: 

Thân  xác  Chúa  in  hằn  vết  thưong,  vết  máu.  Vài  người  đang  đưa 
thi  hài  Đức  Giêsu,  Chúa  chúng  ta  xuống  khỏi  cây  thập  giá.  Đó  là 
cảnh  chiều  buồn  tang  tóc  thê  lưong.  Từ  phút  đó,  Mẹ  Maria  mất  con, 
môn  đệ  mất  Thầy. 

Trong  đại  dịch  cũng  thế.  Chắc  chắn  virus  Corona  đang  ảnh  hưởng 
không  chỉ  đến  tính  mạng  nhiều  người,  nó  còn  tác  động  đến  hầu  hết 
khía  cạnh  của  đời  sống.  Nó  như  cuộc  chiến  tranh  mà  toàn  thế  giới 
phải  chống  chọi.  Mỗi  tín  hữu  cũng  không  miễn  nhiễm  với  con  virus 
này.  Hãy  nhìn  các  thành  phố  lớn,  thành  đô  Rôma  tráng  lệ,  đông  đúc 
người  hành  hưong,  thì  trước  virus  Corona,  mọi  chưong  trình,  thánh 
lễ  công  cộng  đều  tạm  ngưng.  Nhiều  hình  ảnh  tang  thưong  chúng  ta 
thấy  noi  bệnh  viện.  Nhiều  noi,  người  ta  phải  xếp  hàng  đưa  thi  hài  đi 


11 


lo  hậu  sự,  thân  nhân  chăng  được  tiên  đưa.  Mọi  sự  dường  như  đang 
buông  xuống. 

-Cầu  Nguyện: 

Lạy  Chúa  Giêsu,  Covid-19  thực  sự  đòi  chúng  con  “phải  sống  như 
một  thân  thê”.  Trước  mặt  Chúa  lúc  này,  đúng  là  Chúng  con  không 
muốn  sống  tách  biệt  hay  riêng  lẻ.  Xin  Chúa  giúp  chúng  con  thấy 
rằng:  không  có  sự  phân  biệt  về  tuổi  tác,  chủng  tộc,  tôn  giáo  hay  đắng 
cấp  xã  hội.  Mọi  người  và  từng  cá  nhân  chúng  con  là  một  phần  của 
nhân  loại.  Xin  cứu  lấy  tất  cả  chúng  con4.  Amen. 


Chặng  14:  Đức  Giêsu  được  chôn  táng  trong  mộ 

-Trích  Phúc  Ầm  theo  thánh  Gioan: 

“Mọi  sự  đã  hoàn  tất.”  (Ga  19,30). 

-Suy  ngắm: 

Chúa  chết  đế  chúng  ta  được  sống.  Thi  Hài  Chúa  Giêsu  an  nghỉ 
trong  nấm  mồ,  chờ  thời  khắc  Phục  Sinh.  Nơi  chốn  sầu  thương  chết 
chóc  này,  chúng  ta  nhớ  lại  ba  lần  Chúa  Giêsu  báo  trước  ngày  sống  lại 
vinh  quang.  Đó  là  niềm  tin,  hy  vọng  và  mến  yêu  của  chúng  ta.  Chúng 
ta  phó  thác  người  đã  chết  vì  dịch  bệnh  cho  Đức  Giêsu  lúc  này.  Chúng 
ta  chiêm  ngắm  Đức  Mẹ  đế  thêm  xác  tín  vào  tương  lai  phía  trước.  Nơi 
đó,  Mẹ  động  viên,  an  ủi  và  nói  cho  chúng  ta  vào  ngày  thứ  nhất  trong 
tuần:  Tin  Mừng  Phục  Sinh  sè  được  loan  truyền  trên  toàn  thế  giới. 

-  Với  Đức  Giáo  Hoàng  Phanxicô,  chúng  ta  cùng  cầu  nguyện: 

“Lạy  Mẹ  Maria,  Mẹ  luôn  tỏa  sáng  trên  hành  trình  của  chúng  con 
như  dấu  chỉ  của  ơn  cứu  độ  và  niềm  hy  vọng.  Chúng  con  tín  thác  nơi 
Mẹ,  là  sức  khỏe  của  những  người  đau  bệnh;  cạnh  bên  Thánh  giá,  Mẹ 
đã  hiệp  thông  với  đau  khố  của  Chúa  Giêsu  và  giữ  vững  đức  tin.  Lạy 
Mẹ,  Phần  Rỗi  của  dân  thành  Rôma,  Mẹ  biết  điều  chúng  con  cần  và 


4  Theo  ý  trong  Thông  điệp  của  Cha  Tổng  Quyền  Dòng  Tên-Phân  định  một  lối  nẻo 
dẫn  đến  Thiên  Chúa. 


12 


chúng  con  chắc  chắn  rằng  Mẹ  sẽ  ban  cho  chúng  con,  để  giống  như  ở 
Cana  miền  Galilê,  sau  thời  gian  thử  thách  này,  niềm  vui  và  lề  hội  sẽ 
có  thể  trở  lại.  Lạy  Mẹ  của  Tình  yêu  Chúa,  xin  giúp  đỡ  chúng  con  biết 
vâng  theo  thánh  ý  Chúa  Cha  và  làm  điều  mà  Chúa  Giêsu  sẽ  nói  với 
chúng  con  rằng:  Ngài  đã  mang  lấy  trên  mình  Ngài  các  nồi  đau  của 
chúng  con  và  Ngài  gánh  lấy  những  đau  thương  của  chúng  con  đế  qua 
Thánh  giá,  đưa  chúng  con  đến  niềm  vui  Phục  Sinh.”5  Amen 

Kết  thúc 

Chúng  ta  tạ  ơn  Chúa  cho  mỗi  người  có  những  tâm  tình  đi  cùng  với 
Chúa  Giêsu.  Khi  đi  theo  Chúa  nơi  những  chặng  đàng  thánh  giá,  ước 
gì  chúng  ta  cũng  được  chung  phần  với  Ngài.  Những  ai  theo  Ngài 
trong  đau  khố,  cũng  được  ở  với  Ngài  trong  vinh  quang.  Nhất  là  khi 
đại  dịch  đang  đe  dọa  bao  người,  Thiên  Chúa  không  ngoảnh  mặt  từ  bỏ 
chúng  ta.  Ngài  vẫn  đi  theo  con  người  nơi  mỗi  chặng  đường  khố  đau. 
Chính  nơi  đó,  Thiên  Chúa  cho  con  người  nhiều  hy  vọng,  niềm  vui, 
bình  an  và  sự  sống. 

Để  kết  thúc,  chúng  ta  cùng  đọc  một  kinh  lạy  Cha,  một  kinh  Kính 
Mừng  và  một  kinh  Sáng  Danh... 


Hungary,  Lề  Truyền  Tin,  25-03-2020 


5  Nguồn:  ĐTC  cầu  nguyện  xin  Đức  Mẹ  bảo  vệ  Rôma,  nước  Ý  và  thế  giới  khỏi  đại 
dịch  corona,  lúc  19  giờ  ngày  1 1/03/2020. 


13 


